CON NGƯỜI BÁT TỬ 

Thể theo lời yêu cầu của vị đại diện Tăng Ni hôm nay, tôi nói với quý vị về 
"Con người bất tử". Trong đây tôi chia làm ba phần: 

Ba phần này thật là hệ trọng. Phần một, phần hai tôi giải quyết được; phần 
ba tôi chỉ dẫn Kinh làm chứng, vì việc này tôi chưa làm xong. 

1. CON NGƯỜI BẤT TỬ 

Thế nào là con người bất tử? Ở đây tôi nói con người bất tử, chính trong 
kinh nói là pháp thân, Như lai, chơn tâm, Niết Bàn... chính đó là cái Bất tử sẵn có 
nơi chúng ta. Nhập được cái đó gọi là Như Lai, là Phật v.v... đây là tôi nói danh từ; 
nhận ra con người bắt tử là gì? 

Quý vị thường tụng kinh Pháp Hoa, nhớ phẩm mười sáu là Như Lai Thọ 
Lượng, tức là tuổi thọ của đức Phật, trong kinh kể tuổi thọ của Phật là bao nhiêu? 
Ai có thể tính được? Phật nói tổng quát như thế này: giả sử có người đem tam 
thiên, đại thiên thế giới nghiền nát thành bụi, mỗi hạt bụi làm mực; người ấy dùng 
thần thông đi qua cả trăm ngàn thế giới mới chấm một hạt bụi xuống, cứ như thế 
cho đến khi chấm hết mực; gom hết những thế giới đã chấm mực và không chấm 
mực ẫy, nghiền nát thành bụi, mỗi hạt bụi tính một kiếp. Tuôi thọ của Phật còn 
hơn số bụi đó nữa. Quý vị suy nghĩ tuổi thọ của Phật là bao nhiêu? Đó là lối nói để 
diễn tả con người bất tử. Bất tử là không chết, bởi không chết nên tuổi thọ không 
làm sao tính toán được. 

Như thế, đã biết rõ con người bất tử là mãi mãi không chết, song tại sao tôi 
nói bất tử mà trong kinh lại nói Vô sanh (Niết bàn)? Sao tôi không nói Vô sanh lại 
nói bất tử? Vì tất cả người thế gian thích sanh sợ tử. Nói Vô sanh thì họ buồn, nói 
bất tử thì họ chịu, nên tôi nói con người bất tử vậy. Thật ra có sanh thì có tử, 
không sanh thì lấy đâu mà tử. Cho nên trong kinh nói vô sanh là chỉ thắng vào 
nhơn, nhơn không thì quả làm gì có. Chúng ta quen nói bắt tử thì chịu, nói vô sanh 


thì không ưa. Đây là lý do tôi nói khác trong kinh. Nếu chúng ta nhận ra con người 


bất tử đó là Như lai, vì thế nói tuổi thọ Như Lai không thê tính, không thể đếm, 
không làm sao biết được hết. Một nhà toán học tài tình cũng không sao tính nôi. 

Kế phẩm Như Lai Thọ Lượng đến phẩm thứ mười bảy tên là Phân biệt 
Công đức. Phân biệt là so sánh, so sánh người nhận hiểu tuổi thọ Phật, khác với 
những việc làm bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tắn... Tôi dẫn một đoạn Phật nói: 
"Nếu người nào khởi một niệm tin biết tuổi thọ Như lai thì người đó công đức 
không thể lường được”. Lại một đoạn nữa, đức Phật nói: "Nếu có người thiện nam, 
thiện nữ nào đối với thọ mạng Như lai tin hiểu không nghi, chính người đó sẽ thấy 
Phật ở núi Kỳ Xà Quật với các vị Bồ tát lớn và Thanh văn vây quanh nghe Phật 
nói pháp. Nghĩa là ai đối với thọ mạng lâu dài của Phật, hiểu được thì người đó 
thấy Phật ở hội Linh Sơn nói pháp? Tại sao? Bởi thấy được con người bất tử là 
thấy Phật. Phật Thích Ca là thân xác thịt, còn Phật ở đây nói là Phật pháp thân. 
Nơi Phật Thích Ca có con người bất tử, nơi chúng ta cũng có con người bất tử. 
Nhận ra được gọi là thấy Phật. Đó là "hiệu nghiệm” của người nhận ra "Con người 
bắt tử" 

Trong kinh Lăng nghiêm, ngài A Nan khi nghe Phật giải thích trong sanh 
diệt có cái không sanh diệt. Đến đoạn cuối Thất đại, ngài tỉnh ngộ. Tỉnh ngộ rồi, 
ngài làm một bài kệ tán thán Phật pháp và nói lên chí nguyện của ngài, Bốn câu 
đầu là: 

Diệu trạm tổng trì bất động tôn, 

Thủ Lăng Nghiêm Vương thế hy hữu. 
Tiêu ngã ức kiếp điên đảo tưởng, 

Bắt lịch tăng kỳ hoạch pháp thân. 

Bồn câu đó thôi, quý vị thấy khi nhận được con người bất tử là có lợi ích. 
Câu đầu tán thán Phật, Diệu trạm là mầu nhiệm trong lặng, tổng trì là gồm nhớ giữ, 
bất động là chắng lay động, tôn là đắng tôn trọng, chỉ đức Phật. Đức Phật là bậc 
nhiệm mẫu trong lặng, là gồm nhớ giữ, là không lay động. Câu thứ hai là tán thán 
pháp Phật, nói kinh Thủ Lăng nghiêm là vua các kinh thật ít có trên đời. Nhờ nghe 


kinh này ngài tiêu được tướng điên đảo muôn ức kiếp. Khi ngộ được pháp thân thì 


nó tiêu tan hết. Thế nào là tướng điên đảo? Tướng điên đảo là giả mà tưởng là thật. 
Thật mà tưởng là không. Bấy giờ giả hắn là giả, thật hắn là thật chớ chăng phải là 
không. Quý vị thấy chỉ nhận đúng thì tướng điên đảo liền tiêu. Đến câu cuối "Bất 


^ li 


lịch tăng kỳ hoạch pháp thân", nghĩa là không trải qua vô số kiếp mà được pháp 
thân. Tại sao vậy? Bởi vì trong kinh nói người tu theo đại thừa tiệm thứ từ sơ phát 
tâm trải qua thập tín, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng và tứ gia hạnh là qua vô 
số kiếp thứ nhất, gọi là tam thiền. Từ sơ địa đến bát địa là vô số kiếp thứ hai. Từ 
bát địa qua đến Diệu Giác (Phật) là vô số kiếp thứ ba. Người tu đến sơ địa mới 
thấy được pháp thân. Cho nên hàng sơ địa Bồ tát gọi là phá một phần vô minh 
thấy một phần pháp thân, cũng gọi là phần giác. Ngài A Nan không cần trải qua vô 
số kiếp mà thấy được pháp thân, nên nói "bắt lịch tăng kỳ hoạch pháp thân". Như 
vậy là tu vượt bực, cho nên nói là "đốn ngộ” thấy một cách nhanh chóng, không 
cần thứ lớp, đây là ích lợi khi nhận ra nơi mình có con người bắt tử. 

2. NGAY CON NGƯỜI SANH TỬ CÓ CON NGƯỜI BÁT TỬ 

Lý thật là ngay con người sanh tử đã có con người bất tử. Bọn phàm phu 
chúng ta vì s¡ mê nên chăng thấy. Chư Phật, Bồ tát và những người đã đạt đạo đều 
nhận thấy. Thiền sư Huệ Nam ở Hoàng Long nói: "Người người trọn năm hạt châu 
Linh xà, mỗi mỗi tự ôm hòn ngọc Linh sơn mà không tự hồi quang phản chiếu. 
Nhớ châu quên chỗ nơi, đâu không nghe nói. Khi ứng lỗ tai dường như hang trống, 
tiếng nhỏ tiếng lớn đều đây đủ; khi ứng con mắt như ngàn mặt trời, muôn tượng 
không thể trốn hình bóng. Nghĩ suy theo hình sắc mà tìm, dù Tổ Đạt Ma từ Tây 
Trúc sang cũng chịu thua”. 

Hạt châu Linh xà hay hòn ngọc Linh sơn đều chỉ sẵn có, chăng sanh chăng 
diệt nơi chúng ta. Ngay nơi thân sanh diệt đã có cái không sanh diệt. Nó ứng ra lỗ 
tai thì tiếng lớn tiếng nhỏ đều đủ. Ứng ra con mắt thì muôn tượng không thê trốn 
hình bóng. Thế mà chúng ta quên nó, chạy theo sự suy nghĩ cho là tâm mình. Bản 
chất suy nghĩ là nương tựa với hình sắc, âm thanh bên ngoài, là tướng sanh diệt. 
Nếu chúng ta cứ bám chặt vào nó, dù Tổ Đạt Ma từ Tây Trúc sang, cũng không 


làm sao chỉ cho chúng ta thấy tánh được. Chúng ta phải quay lại xem nơi mình, 


sáu cửa hằng phóng quang ấy, từ đâu mà ra. Khả dĩ chúng ta sẽ nhận thấy hạt châu 
linh xà hay hòn ngọc Lĩnh sơn. 
Hà tằng hữu sanh diệt, 
Thân thị sanh diệt pháp, 
Pháp tánh vị tằng diệt. 
(Đâu từng có sanh diệt, 
Thân là pháp sanh diệt, 
Pháp tánh chưa từng diệt). 
Ở đây nói pháp tánh tức là pháp thân. Thân tứ đại là pháp sanh diệt nên nói 
"con người sanh tử”. Chơn tánh hay pháp thân chưa từng sanh diệt nên nói "con 
người bất tử", pháp thân không ngoài thân tứ đại này mà có, nếu khéo nhận ra, 
khác nào trong ngọn núi cháy, lượm được hòn ngọc tươi nhuẳn. 
3. NHẬP CON NGƯỜI BÁT TỬ 
Phần này, chúng tôi chỉ dẫn kinh qua lời dạy của đức Phật cho quý vị thấy 
lối vào. Cũng trong kinh Lăng Nghiêm, sau lời kệ tán thán Phật và thề nguyện rồi, 
ngài A Nan bạch Phật: "Ví như kẻ lang thang được nhà vua tặng cho một ngôi nhà 
vô cùng đẹp đẽ. Được nhà đẹp rồi, không biết cửa nào vào và làm sao vào? Yêu 
cầu Phật chỉ cửa để vào nhà". Sau đó, Phật bảo hai mươi lăm vị thánh thay nhau 
trình sở ngộ của mình, để chọn căn cơ thích hợp và cái cửa tiến vào ngôi nhà này. 
Như vậy ngộ rồi là biết mình có hòn ngọc báu hay biết mình có ngôi nhà đẹp, 
nhưng vào cửa chưa được để nghỉ ngơi trong nhà, còn phải nhập nữa. Vì vậy nên 
kinh Pháp Hoa khai, thị, ngộ, nhập. Ngộ là nhận ra, nhập là tiến vào, chớ không 
phải ngộ rồi hài lòng nơi đó. Vào trong được mới thật là sống với cái "bất tử". Thế 
nên người ngộ thì bớt được tướng điên đảo, song hoặc vi tế chưa hết, vẫn còn 
tham sân. Chừng nào nhập được mới sạch hết hoặc vi tế, chúng ta biết rõ người tu 
muốn nhập được tri kiến Phật hay hay con người bắt tử thì công phu rất chín chắn, 
rất cần mật chứ không phải thường. Song nhập ở đâu và nhập bằng cách nào? Tuy 


chúng ta chưa nhập, nhưng thầy con đường về nhà và cái nhà của ta ở chỗ nào, đi 


bao lâu tới để khỏi lầm. Trong kinh Niết Bàn, bài kệ đơn giản nhất và cũng đầy đủ 
nhất là: 

Chư hạnh vô thường, 

Thị sanh diệt pháp. 

Sanh diệt diệt dĩ, 

Tịch diệt vị lạc 

Các hành vô thường, 

Là pháp sanh diệt. 

Sanh diệt diệt rồi 

Tịch diệt là vui. 

Các hành là nghiệp thuộc vô thường là pháp sanh diệt. Vọng tưởng của 
mình có phải là hành nghiệp không? Một niệm dấy lên là hành nghiệp, hành 
nghiệp tế. Hành nghiệp ra thân, khâu là hành nghiệp thô. Vì vậy, còn một niệm là 
còn hành nghiệp. Nó thuộc về vô thường, vừa dấy niệm lên là sắc tướng sanh diệt, 
sanh diệt là vô thường, nếu bám vào vô thường thì muôn đời không bao giờ nhập 
được con người bắt tử. Người bắt tử, cái chân thường phải buông tức là tôi nói rũ 
sạch cái duyên vô thường rồi mới nhập được con người bất tử. Cho nên nói sanh 
diệt dứt rồi tịch diệt là vui, tức là mầm sanh diệt diệt hết, cái tịch tỉnh hiện tiền kế 
đó là vuI. 

Giờ đây tôi sang một đoạn trong kinh Di Đà. Trong kinh Phật nói: "Nhược 
hữu thiện nam tử, thiện nữ nhơn chuyên trì danh hiệu, nhược nhất nhật, nhược nhị 
nhật, nhược tam nhật... nhược thất nhật, nhất tâm bất loạn, kỳ nhơn lâm mạng 
chung thời, A Di Đà Phật dữ chư Thánh chúng hiện tại kỳ tiền...". Ngài nói nếu có 
người thiện nam tín nử chuyên trì danh hiệu Phật A Di Đà, hoặc một ngày, hoặc 
hai ngày cho đến bảy ngày, một lòng không loạn... Nhất tâm bắt loạn là gì? Loạn 
là duyên sanh tử, loạn là còn sanh tử. Nhất tâm là như như bắt động là nhập được 
con người bất tử. Nhập được như vậy, kinh Niết bàn nói "Sanh diệt diệt rồi, tịch 
diệt là vui". Khi nhất tâm rồi thì sao? Thấy Phật Di Đà và Thánh chúng rước mình 


về cõi Cực lạc. Người dứt mầm sanh tử mới hiện tướng tịch diệt, tịch diệt mới là 


chơn thật, Phật A Di Đà dịch nghĩa là Vô Lượng Thọ, tức tuổi thọ vô lượng. Tuổi 
thọ vô lượng là con người bất tử chứ gì. Cõi Cực lạc là vui tột, không còn sanh tử 
chăng phải vui tột là gì? 

Quý vị so sánh kinh Đại Niết Bàn có vẻ trừu tượng, nói sanh diệt hết rồi, 
tịch diệt là vui. Mình không biết tịch diệt là vui như thế nào? Người nào hết mầm 
sinh diệt, được tịch diệt rồi sẽ thấy. Kinh Di Đà nói có vẻ phấn khởi hơn, vì khéo 
dùng lối nhân cách hóa và cụ thể hóa. Nói rằng người niệm Phật được một lòng 
không loạn, khi lâm chung sẽ thấy đức Phật A Di Đà đến tiếp đón. Tức là có một 
đức Phật như con người đến đón mình về cõi Phật, là nhân cách hóa cõi Cực lạc là 
nơi an vui tột độ. Là cụ thể hóa, niềm vui của người tu là thoát ly được sanh tử, 
nếu thoát ly được sanh tử mới thật là vui. Chữ KHÔ trong Tứ Đề là gì? Tức là vô 
thường, còn bị vô thường chi phối là khổ, tứ khổ khô, v.v... đều y như trong lý vô 
thường, vì vậy muốn hết khổ phải hết mầm sanh tử, mầm sanh tử diệt rồi, đó mới 
thật là vui. Đây là nhập con người bất tử, nhập được con người bất tử, chừng đó 
tha hồ tự do tự tại. Nói theo kinh Di Đà thì được rước về cõi Cực lạc tha hồ hưởng 
đủ niềm vui. 

Dẫn chứng thứ ba là kinh Lăng Nghiêm. Trong kinh Bồ tát Quán Thế Âm 
kế lại hạnh tu của ngài cho đức Phật và đại chúng nghe, tôi dẫn một đoạn chánh 
văn: "Sơ ư văn trung, nhập lưu vong sở, sở nhập kỳ tịch, động tịnh nhị tướng, liễu 
nhiên bất sanh, như thị tiệm tăng,văn sở văn tận, tận văn bắt trụ, giác SỞ giác 
không, không giác cực viên, không sở không diệt, thế xuất thế gian, thập phương 
viên minh, hoạch nhi thù thắng, nhất giả thượng hợp, thập phương chư Phật, bổn 
diệu giác tâm, dữ Phật Như Lai, đồng nhất từ lực, nhị giả hạ hợp, thập phương 
nhất thiết, lục đạo chúng sanh, dữ chư thánh chúng, đồng nhất bi ngưỡng". 

Đoạn này ngài kể lại công hạnh tu hành cho đến tịch diệt "Sơ ư văn trung" 
là trong tánh nghe ban đầu; "nhập lưu văn sở" tức là nhập được tánh nghe rồi quên 
hết những tiếng động bên ngoài; "Sở nhập kỳ tịch, động tịnh nhị tướng, liễu nhiên 
bất sanh" là sở nhập được sâu lặng rồi thì hai tướng động tịnh không còn nữa; 


^~~1 


"Như thị tiệm tăng” tới đó lần lần tiến lên; "Văn sở văn tận" tức là cái hay nghe và 


bị nghe đều hết. Cái hay nghe và bị nghe hết rồi cũng không dừng ở đó tức là "Tận 
văn bất trụ" và phải tiến lên "giác sở giác không" tức là năng giác và sở giác cũng 
phải hết nữa. Năng giác sở giác hết rồi thì "không giác cực viên" tức không giác 
tròn đầy, "không sở không diệt" tức là không sở cũng không diệt. Giai đoạn đó 
diệt rồi mới đến sanh diệt dị diệt, tịch diệt hiện tiền; khi tịch diệt hiện tiền bỗng 
dưng siêu cả thế gian và xuất thế gian rồi thấy mười phương đều tròn sáng, được 
hai thứ thù thăng. Thù thắng thứ nhất là trên hợp với mười phương chư Phật, tâm 
diệu giác sẵn có của mình hợp với tâm diệu giác của chư Phật, mình và Phật đồng 
một lòng tu. Thù thắng thứ hai là dưới hợp với tất cả chúng sanh trong lục đạo, 
đồng một lòng bi ngưỡng. Trên hợp với chư Phật nên có lòng từ, dưới hợp với 
chúng sanh nên có lòng bị. 

Ở đây chúng ta thấy rõ, muốn đi đến cứu cánh, cũng phải sanh diệt hết rồi, 
tịch diệt hiện tiền, không phải tới tịch diệt hiện tiền là hết. Chừng đó mới thấy siêu 
cả thế gian và xuất thế gian. Được siêu thế gian và xuất thế gian rồi, mình mới hợp 
với chư Phật và chúng sanh. Hợp với chư Phật có lòng từ ban vui cho chúng sanh; 
hợp với chúng sanh khởi lòng bi, nhồ hết gốc khổ cho họ. Đó là công hạnh của Bồ 
tát Quán Thế Âm. 

Tôi đối chiếu sơ qua công hạnh này với mười mục chăn trâu trong nhà thiên. 
Thiền sư trước kia có phát họa mười mục chăn trâu để kẻ hậu tu thấy bước tiễn từ 
thô đến tế của mình. Từ "Sơ ư văn trung, nhập lưu vong sở" vào được tánh nghe 
quên hết tiếng bên ngoài, ví như trâu bị chăn điều phục, nắm mũi lôi nó về, nó 
quên cỏ quên lúa ở ngoài, chỉ theo người chăn xoay trở lại, đến chỗ "động tịnh nhị 
tướng, liễu nhiên bất sanh" chỉ con trâu thuần thục, chú mục đồng ngồi dưới cội 
cây thổ sáo, trâu nằm ỳ trên bãi cỏ, không còn đi đứng phá phách nữa. Đến "văn 
sở văn tận" là chỉ bức tranh không còn trâu chỉ còn thằng chăn. Đến "giác sở giác 
không" thì thằng chăn mắt luôn, năng giác đều không, rồi "không sở không diệt" là 
tới chỗ còn một vòng tròn, là mất luôn năng không sở không. Phải qua được vòng 
tròn này "tịch diệt hiện tiền" là bức tranh thứ chín "lá rụng về cội, chim bay về tô" 


tức là trên hợp với tâm diệu giác của chư Phật, dưới hợp với tất cả chúng sanh một 


lòng bi ngưỡng, chỉ thiền sư buông thống tay vào chợ. Tay xách con cá chép, tay 
ôm bầu rượu, hòa mình vào chúng sanh là bức họa thứ mười. Trong nhà thiền 
thường nói: "Ông chỉ vào Phật giới, chưa vào ma giới". Phật giới là chỗ hợp với 
mười phương chư Phật. Ma giới là chỗ hợp với tất cả chúng sanh. 

Thế nên, người tu muốn đến nơi đến chốn phải trải qua những giai đoạn nói 
trên, chớ không đơn giản. Vậy mà có một số người nghe hiểu sơ sài, hài lòng 
tưởng mình đã hay, uống trà ngâm thơ cho như vậy là đúng. Đây là bệnh không đi 
đến đâu hết, sanh tử vẫn còn nguyên, huống là người chưa được gì hết! 

Đường tu không đơn giản, không bình dị như người ta tưởng, mà phải hết 
sức nỗ lực, hết sức cô gắng, tận lực phấn đấu cho đến ngày viên mãn. Trong nhà 
thiền nói con người can đảm tột độ là "giết người mà không ngó lại", mới khả dĩ 
tiến đạo. Còn chúng ta khi rầy người khác buôn thì đã nhìn xem mặt họ có buồn 
không. Chúng ta đã bỏ cái gì thì lại tiếc, đã qua thì ngó lại, không bao giờ dám dứt 
khoát, bởi đứt khoát mới khả dĩ tiến tới chỗ cuối cùng. Con đường trước mắt mình 
đầy hoa thơm cỏ lạ, song chông gai cũng không ít. Chúng ta không phải đi vào 
ngõ bí, đi vào lối cùng, mà đang đến chỗ đẹp đẽ vô cùng vô tận. Thật là "nguồn 
cùng núi tột nghi không lối, hoa nở liễu sanh riêng một thôn" (Sơn cùng thủy tận 
nghi vô lộ, liễu giám hoa minh biệt nhất thôn). Vì vậy khi biết rõ chỗ đi của mình, 
đến đó có những cái gì để chúng ta hăng hái tiến lên, trong khi tiến đương nhiên 
phải có gai góc, khó khăn không phải làm cho chúng ta chùn chân, mà để cho 
chúng ta nỗ lực để thấy khả năng của mình. Khi nỗ lực rồi, chúng ta sẽ đạt kết quả 
tốt, nhưng nói nỗ lực ở đây không phải bậm môi trợn mắt cả ngày như giận ai vậy, 
nỗ lực ở đây là hằng tỉnh giác, lúc nào cũng tỉnh, lúc nào cũng giác. Được như vậy 
chúng ta mới rũ sạch duyên sanh tử, nhập con người bất tử. Đó là chủ yếu tôi 


muôn nói chuyện với quý vị hôm nay. 


{ SŠ 


